Dấu hiệu nhận biết đĩa phanh bị cong vênh và cách kiểm tra trên xe của bạn 
Đĩa phanh bị cong vênh khiến cho hiệu quả của quá trình phanh bị giảm đảng kể, 
gây ra nhiều nguy hiểm cho người sử dụng. Vậy, nguyên nhân nào khiến đĩa phanh 
bị cong vênh và dấu hiệu gì giúp ta nhận thấy được điều đó? Cùng Thanh Phong 
Auto đi tìm hiểu thêm trong bài viết sau đây nhé. 


Đĩa phanh là bộ phận thuộc hệ thông phanh, được cấu tạo bằng thép hoặc gốm 
carbon ( Tham khảo thêm bài viết: Lý Do Chính Khiến Phanh Đĩa Gốm Carbon 
Rất Đặt Đó). Bộ phận này kết nói với trục bánh xe, do đó khi bánh xe chuyên động 
thì nó cũng quay theo. 

Nó có chức năng làm giảm tốc độ của xe khi được tác động bởi bàn đạp phanh, áp 
suất cơ học hoặc điện tử để ép má phanh kẹp vào đĩa phanh. 


Đĩa phanh ô tô 


‹ _ Do bề mặt của đĩa phanh không đồng đều, hay độ mòn bề mặt không đều nên 
tạo ra độ đảo của đĩa phanh. 

‹ - Sau một thời gian sử dụng đĩa phanh bị đất, bùn bám vào làm cho việc tiếp xúc 
giữa má phanh và đĩa phanh nhanh mòn ở một vùng nhất định. Điều này khiến 
đĩa phanh bị gồ ghề, cong vênh hay độ dày không đồng nhất. 

‹ Tác động ngoại lực như đá văng, va chạm gầm xe đều là những nguyên nhân 
khiến đĩa phanh bị cong vênh. 

‹ _ Do lỗi kỹ thuật, khi bề mặt đĩa phanh lắp vào giá moay ơ của bánh xe tuy nhiên 
nó lại không tiếp xúc phẳng gây nên tình trạng đĩa phanh bị cong vênh. 

Dâu Hiệu Nhận Biêt Đĩa Phanh Bị Cong Vênh 


Ngoài các mốc thời gian bảo dưỡng và thay thế đĩa phanh mà nhà sản xuất đưa ra, 
chủ xe cũng cần chú ý đến những yêu tố khác đề biết đĩa phanh bị cong vênh như: 
phanh không ăn, phát ra tiếng ồn khi đạp phanh, xe bị rung lắc, chệch hướng khi 
phanh,... Từ đó phát hiện sớm các sự cô và có cách khắc phục kịp thời nhằm đảm 
bảo an toàn khi sử dụng. 


> Bài viết liền quan: Š Hư Hỏng Thường Gặp Của Hệ Thông Phanh 


Lý do đĩa phanh ô tô bị vênh ` „ „ 
Khi đĩa phanh bị cong vênh có thê dê dàng nhận biêt với các dâu hiệu như: 
‹e - Tiêng ôn phát ra khi phanh 


Khi đạp phanh nếu nghe thấy tiếng rít dài thì có thê đĩa phanh của bạn đã bị mài 
mòn đến mức báo động và chạm vào tắm kim loại. Lúc này nên đưa xe đến gara 
uy tín gần nhất đề được thay thế tránh gây tổn hại thêm cho hệ thống phanh xe. 

‹ _ Xe bị rung lắc khi phanh, chệch hướng 


Nếu gặp phải tình trạng này thì thực sự đáng báo động, nó sẽ gây nguy hiểm cho 
người dùng trong quá trình di chuyền, đặc biệt những đoạn đường chật hẹp. Có 
thể nhận biết đĩa phanh bị cong khi đạp phanh thấy bàn đạp bị rung lắc, nêu lực 
nhắn phanh càng lớn thì bàn đạp sẽ bị rung mạnh hơn. Nhiều trường hợp còn khiến 
tay lái rung lắc, xe chệch hướng nhẹ và phanh không ăn. 


‹Ò - Bàn đạp phanh bị sát sàn 


Bàn đạp phanh bị sát sàn có thể do dầu phanh giảm khi bị rò rỉ hoặc lẫn nước nên 
không tạo ra đủ áp lực. Ngoài ra, đây cũng là dấu hiệu cho thấy đĩa phanh đã bị 
mòn và cần được kiểm tra, thay thế nếu cần thiết. 

: m 


Thay thê đĩa phanh ô tô 
Cách Ngăn Chặn Đĩa Phanh Bị Cong Vênh 


‹ Khi xuống đốc dài, nên chuyền hộp số sang số thấp hơn, với xe số tự động nên 
chọn chuyên sang số 3 cho phù hợp. 

„ - Khi phanh bị nóng, tránh đạp dí chân phanh tại một chỗ. 

‹ Nên đưa xe đi kiểm tra, bảo dưỡng đĩa phanh, hệ thống phanh định kỳ. 

‹ _ Vệ sinh đĩa phanh sạch sẽ, tránh để bùn đất bám vào, dần dần khiến đĩa phanh 
bị mòn. 

‹ _ Thay thế đĩa phanh ô tô khi đi được 50.000 km trước khi đĩa phanh chạm đến 
mức mòn tối đa. Nếu xe được sử dụng thường xuyên, chạy trên đường có dân 


cư đông đúc hay chở tải nặng.... thì chắc chắn thời gian thay đĩa phanh ô tô sẽ 

nhanh hơn so với những xe chạy ở đường xá ít người, bằng phăng. 
Trên đây chính là những nguyên nhân và dấu hiệu cho thấy đĩa phanh bị cong 
vênh mà Thanh Phong Auío đã chia sẻ. Hy vọng các thông tin trên sẽ giúp chủ 
xe có thêm nhiều kinh nghiệm hữu ích để đảm bảo cho hệ thông phanh luôn hoạt 
động tốt. Tham khảo dịch vụ kiểm tra và sửa chữa hệ thống phanh ô tô và 
những lưu ý khi sửa chữa phanh xe ô (ô để biết thêm nhiều thông tin hữu ích 
nhé. Nếu còn thắc mắc gì, hãy liên hệ để được tư vấn và giải đáp thêm nhé. 


